TỨ DIỆU ĐÉ 
(Bốn Chân Lý Cao Cả) 


Đức Đạt-Lai Lạt-Ma Thứ 14 
thuyết pháp tại Đại Học Washington 


Tất cả các tôn giáo, nói chung, đều có động lực từ lòng từ bi và 
nhân ái. Mặc dù các tôn giáo thường có sự khác biệt lớn trên bình diện 
triết học, nhưng mục đích cơ bản cũng đại khái giống nhau, đó là mang 
đến sự tiến triển tốt đẹp. Dĩ nhiên, mỗi tín ngưỡng có những phương pháp 
đặc thù. Mặc dù các nên văn hóa dĩ nhiên khác nhau, nhưng chúng ta 
đang ngày càng đến gần nhau hơn, vì thế giới ngày càng thu nhỏ với sự 
tiến triển của ngành thông tin, tạo dịp tốt để chúng ta học hỏi lẫn nhau. 
Tôi cảm thấy điều này rất hữu ích. 


Thí dụ, Thiên Chúa giáo có rất nhiều phương pháp rất thực tiễn và 
hữu ích để phụng sự nhân loại, nhất là trong lãnh vực giáo dục và y tế. Vì 
vậy, các tín đồ Phật giáo còn có nhiều điều cần học hỏi thêm về phương 
diện này. Đồng thời, Phật pháp có những phương pháp thiền định sâu xa 
và những lý luận triết lý mà các tín đồ Thiên Chúa cũng có thê học hỏi. 
Trong thời cô đại ở Ấn Độ, các tín đồ Phật giáo và Ấn giáo học hỏi lẫn 
nhau rất nhiều. 


Vì các hệ thống tôn giáo cùng có mục đích cơ bản là làm lợi lạc 
cho con người, vì vậy không có gì sai trái nếu chúng ta học hỏi lẫn nhau 
về mặt khuyết điểm, còn về mặt ưu điểm thì giúp chúng ta tôn trọng lẫn 
nhau; điều này khuyến khích sự hòa hợp và thống nhất. Vì lý do này, tôi 
sẽ nói sơ qua về những tư tưởng Phật giáo. 


Căn bản của Phật pháp là Bồn Chân Lý Cao Cả (Tứ Diệu Đá) - 
những chân lý về khổ (khô để), nguồn gốc của khổ (tập đề), diệt khổ (diệt 
đế) và con đường diệt khổ (đạo đề). Tứ để gồm có hai nhóm quả và nhân: 
đau khổ và nguồn gốc của đau khổ; sự chấm dứt đau khổ và con đường 
dẫn đến sự diệt khổ. Sự đau khổ giống như một căn bệnh; những điều 
kiện bên ngoài và bên trong tạo nên căn bệnh chính là nguồn gốc của đau 
khổ. Sự lành bệnh là sự chấm dứt nỗi đau khổ và những nguyên nhân gây 
khổ. Những phương thuốc trị bệnh là những con đường chân chính. 


Lý do mà các quả, đau khổ và sự diệt khổ, theo thứ tự đi trước các 
nhân, nguồn gốc của khổ và con đường diệt khô, là vì: Trước nhất, ta phải 
tìm ra căn bệnh, tức là khô đề hay diệu đề thứ nhất. Nhưng nếu chỉ nhận 
diện ra căn bệnh thôi thì chưa đủ; muốn biết cần dùng thuốc gì thì phải 


biệt nguyên nhân của căn bệnh. Vì vậy, chân đê thứ nhì của tứ diệu đê là 
nguyên nhân hay nguôn gôc của đau khô. 


Chỉ tìm ra nguyên nhân của căn bệnh thôi cũng chưa đủ, ta cần 
phải xác định xem có thê trị được bệnh hay không. Nhận thức rằng căn 
bệnh có thê chạy chữa được cũng tương tự như chân đề thứ ba, sự chấm 
dứt đau khổ và nguyên nhân của đau khô. 


Giờ đây, sự đau khổ mà không ai mong muốn đã được xác nhận; 
những nguyên nhân tạo khổ cũng đã được nhận diện; đúng vào thời điểm 
mà ta hiểu rằng căn bệnh có thê chữa trị được thì ta sẽ dùng những thứ 
thuốc chuyên trị bệnh này. Tương tự như vậy, nương tựa vào những con 
đường dẫn đến sự giải thoát đau khô là một điều thiết yếu. 


Trước tiên, điều quan trọng nhất là nhận diện được sự đau khổ. 
Khổ, nói chung, gôm có ba loại - khổ vì đau đớn (khô khô); khô vì thay 
đổi (hoại khổ); và khổ thâm nhập khắp cùng do ngũ uẫn (hành khổ). Khổ 
vì sự đau đớn là những cái khổ mà chúng ta chịu đựng về thể xác hay tinh 
thần, thí dụ như bị nhức đầu. Không những con người mà thú vật cũng 
mong ước được thoát khỏi cái khô này. Có những phương cách để tránh 
khỏi một vài loại khổ này, thí dụ như uống thuốc, mặc đồ ấm vảo và tránh 
xa nguyên nhân tạo ra đau đớn. 


Loại thứ nhì, khổ vì thay đổi, là điều mà bề ngoài ta cho là lạc thú, 
nhưng nếu nhìn cho rõ, thì chỉ là sự đau khổ mà thôi. Lấy thí dụ như mua 
một chiếc xe mới là điều mà ta thường cho là thích thú. Khi mới có xe, ta 
rất vui vẻ, vừa ý và thỏa mãn, nhưng khi dùng nó thì vấn đề bắt đầu xây 
ra. Nếu chiếc xe tự nó là một niềm vui sướng, thì khi càng sử dụng nguồn 
thỏa mãn này, lạc thú của ta phải tăng lên theo, nhưng điều này không 
diễn tiến như vậy. Khi được sử dụng nhiều, xe lại bắt đầu tạo ra sự rắc 
rỗi. Vì vậy, ta gọi đây là đau khổ vì thay đôi; sự thay đôi đã phát lộ bản 
chất khô của sự vật. 


Loại khổ thứ ba là nền tảng cho hai dạng đau khổ trước và biểu 
hiện của nó chính là tâm và thân ô nhiễm của chúng ta. Nó được gọi là 
khổ thâm nhập khắp cùng vì nó thâm nhập hay ảnh hưởng đến tất cả các 
loại chúng sinh trong luân hồi và do ngũ uân gây nên, vì vậy nó là nên 
tảng của đau khổ trong hiện tại và gây ra đau khổ trong tương lai. Không 
có cách nào tránh được loại khổ này, ngoại trừ bằng cách chấm dứt sự tái 
sinh liên tục. 


Đây là ba loại khổ nên được nhận diện từ ban đầu. Như thế, không 
phải chỉ những cảm thọ được xem là khô mà ngay cả những hiện tượng 


bên ngoài và bên trong, dựa trên đó mà những cảm thọ này phát sinh, 
cũng được xem là khô; những dạng tâm thức và những trạng thái tâm 
thức đi kèm với cảm thọ cũng được xác định là khô. 


Nguồn gốc của những đau khổ này là gì? Dựa vào đâu mà khổ phát 
sinh? Nguồn gốc thứ nhất là nghiệp và nguồn gốc thứ nhì là phiền não; 
đây là chân để thứ nhì trong tứ diệu để; nguồn gốc thật sự của khổ. 
Nghiệp, hay hành động, đề cập đến những hành động ô nhiễm của thân, 
ngữ và ý. Từ quan điểm của bản chất hay thực thể, các hành động gồm có 
ba loại: đạo đức, vô đạo đức và trung hoà. Những hành động đạo đức là 
những nghiệp mang đến những quả vừa ý và tốt đẹp. Những hành động 
vô đạo đức là những nghiệp mang đến những quả đau khổ và tiêu cực. 


Ba phiền não chính là si mê, tham ái và sân hận. Chúng gây ra 
nhiều loại phiền não khác như ghen ghét và ác cảm. Để chấm dứt những 
nghiệp hay hành động là nguyên nhân của khổ, điều cần thiết là phải 
chấm dứt những phiền não, tức là những nguyên nhân của nghiệp này. Vì 
vậy, giữa nghiệp và những phiền não, nguồn gốc chính của khổ chính là 
phiền não. 


Khi ta tự hỏi những phiền não có thê loại bỏ được hay không, ta đã 
quan tâm đến diệu đề thứ ba, tức diệt đề. Nếu những phiền não có sẵn 
trong bản tính của tâm thì ta sẽ không thể nào loại bỏ chúng. Thí dụ, nếu 
sân hận thuộc về bản tính của tâm, thì bất cứ lúc nào tỉnh thức ta cũng sân 
hận, nhưng điều này hiển nhiên là không đúng. Đối với sự tham ái ta 
cũng lý luận tương tự. Do đó, bản tính của tâm và ý thức được xem là 
không bị ô nhiễm bởi những ô trược. Các ô trược có thể đễ bị loại bỏ và 
tách biệt khỏi tâm cơ bản. 


Điều hiển nhiên là những tâm thái tốt mâu thuẫn với những tâm 
thái xấu. Thí dụ, tình thương và sự giận dữ không thể nào nảy sinh cùng 
lúc trong cùng một người. Khi ta đang giận một đối tượng, ta không thê 
thương yêu đối tượng này trong cùng lúc; tương tự như thế, khi ta đang 
cảm thấy thương yêu, ta không thể giận đữ trong cùng một lúc. Điều này 
cho thấy răng hai loại tâm thức này khai trừ và mâu thuẫn với nhau. Do 
đó, khi ta tập quen với một tâm thái, tự nhiên tâm thái trái ngược sẽ dần 
dần yếu đi. Đây là lý do vì sao qua việc thực hành và phát triển lòng từ và 
bi - mặt tốt của tư tưởng- mặt xấu sẽ tự động giảm bớt. 


Bằng cách này, ta có thể khăng định rằng những nguồn gốc của 
khổ có thể được loại bỏ dần dần. Với sự hoàn toàn hủy diệt của những 
nguyên nhân tạo khổ, ta có diệt để. Đây là sự giải thoát cuối cùng — đích 
thực, an lạc vĩnh cữu và cứu độ. Đây là chân đề thứ ba của tứ diệu đế. 


Ta nên tu tập theo con đường nào để đạt được diệt đế này? Vì 
những lỗi lầm bắt nguồn từ tâm, sự đối kháng phải được phát sinh trong 
tâm thức. Quả thật, ta cần hiểu biết sự hiện hữu tối hậu của vạn pháp, 
nhưng điều quan trọng nhất là biết được chân tướng tối hậu của tâm. 


Trước tiên, ta cần phải nhận thức một cách mới mẽ, trực tiếp, hoàn 
toàn bất nhị nguyên về bản tính tối hậu của tâm một cách chính xác; đây 
là con đường thấy (kiến đạo). Giai đoạn kế tiếp là trở nên quen thuộc với 
nhận thức này; đây là con đường thiền định (tu tập). Trước hai giai đoạn 
này, điều thiết yêu là đạt được an định trong thiền định gồm hai phân, tức 
là sự hợp nhất của định và huệ. Trước điều này, nói chung, để có được 
một tâm thức đây trí huệ vững mạnh, điều thiết yếu trước tiên là phát 
triển sự an định của tâm, gọi là định (tính trụ). 


Đấy là những giai đoạn của con đường, diệu đề thứ tư, cần thiết để 
thành tựu chân đề thứ ba, tức sự chấm dứt hai chân đề đầu, khổ và nguồn 
gốc của khổ. Tứ diệu đề là cấu trúc cơ bản trong tư tưởng và thực hành 
của Phật pháp. 


Câu hỏi: Qua cái nhìn phiến diện, dường như có sự khác biệt giữa 
nguyên lý diệt dục trong Phật giáo và sự quan trọng ở Tây phương là đời 
sông phải có mục đích, ngụ ý rằng sự ham muốn là điều tốt. 


Trả lời: Có hai loại ham muốn: Một loại thì phi lý và hòa lẫn VỚI 
những phiền não. Loại thứ hai là loại mà ta thấy những gì tốt là tốt và cô 
đạt được nó. Loại ham muốn thứ nhì là đúng đắn và nhờ đó, một hành giả 
dẫn thân vào sự tu tập. Tương tự như vậy, sự mưu cầu về tiễn bộ vật chất, 
dựa trên nhận thức rằng nó có thê phụng sự nhân loại và vì vậy đó là một 
điều tốt, cũng là nhận thức đúng đắn. 


S0 Đ 


Ghỉ chú : Trên đây là bài dịch từ trang 21-25 trong quyển 'Kindness, Clarity, and 
Insight'` của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 Tenzin Gyatso, với sự đồng ý của Snow Lion 
Publicaftions, www.snowlionpub.com. Jefjrey Hopkins dịch từ Tạng ngữ sang Anh ngữ 
và cùng hiệu đính với Elizabeth Napper. Nhà xuất bản Motilal Banarsidass 
Publishers Private Limited ấn hành tại Delhi năm 1997, và Snow Lion Publications 
ấn hành tại New York năm 1996, ấn bản thứ 12. 


Xin hôi hướng mọi công đức đến sự toàn giác của tắt cả chúng sinh. Mọi sai sót là lỗi 
của người dịch. Quan Am Thiên Phật Học Viện, Ani Lozang Chophel, Lozang 
Ngodrub, Nhưụ-Y Liên-Hoa dịch và hiệu đính tại Brisbane, Queensland. Tài liệu phân 


phát nhân dịp Geshe Lobsang Jamyang thuyết giảng về đề tài trên tại Chùa Linh Sơn, 
89 Rowe Terrace, Darra Queensland, vào ngày 7 tháng 7 năm 2007. 


